Hội thảo khoa học sinh viên lần IX — năm 2016 


KỸ NĂNG SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CƠ THẺ TRONG GIAO TIẾP 
SINH VIÊN TP.HCM 
$SV : Nguyễn Thị Bích Phương 


Khoa Khoa học xã hội và nhân văn 


MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Giao tiếp là một quá trình hoạt động trao đôi thông tin, tiếp xúc tâm lý, hiểu biết lẫn 
nhau, tác động và ảnh hưởng lẫn nhau và thường xuyên hay không thường xuyên tiếp diễn 
hăng ngày... Một phân quan trọng của giao tiếp bên cạnh ngôn từ (lời nói) là phi ngôn ngữ 
góp phân mang lại hiệu quả giao tiếp. 

Chúng tôi tiên hành nghiên cứu đê tài “Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thê trong giao 
tiệp của sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM)” đề tìm hiểu về thực trạng, nhắm 
đưa đên những kiến nghị dựa trên lý luận thực tiễn. Từ đó giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp 
nơi sinh viên, hiểu vê kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể và cách nhìn nhận vấn đê, ứng 
dụng trong giao tiếp, phỏng vấn xin việc... một cách chính xác hơn. Trên nên tảng đó sinh 
viên sẽ được hướng dẫn cách để xây dựng và hình thành nên những phương pháp giúp bạn 
có thể nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ cơ thê trong øiao tiếp. Và bắt đâu là trong suy 
nghĩ và cả những sáng kiến trong công việc và học tập... ngay từ bây giờ. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Đê tài được tiên hành nhăm tìm hiểu thực trạng kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể 
trong giao tiếp của sinh viên, trên cơ sở đó, để xuất các biện pháp rèn luyện các kỹ năng 
này cho sinh viên TP. HCM hiện nay. 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Xây dựng cơ sở lý luận của đê tài. 

Làm rõ thực trạng sử dụng kỹ năng ngôn ngữ cơ thê trong giao tiếp của sinh viên 
TP. HCM. 

Khuyến nghị một số biện pháp giúp phát triển kĩ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể 
trong øiao tiệp cho sinh viên TP. HCM. 

4. Đôi tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đôi tượng nghiên cứu 


Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp của sinh viên TP. HCM. 


Trường Đại học Văn Hiến 209 


Hội thảo khoa học sinh viên lần IX — năm 2016 


4.2. Khách thể nghiên cứu 
100 sinh viên một số trường: Đại học Văn Hiên TP. HCM. Đại học Tôn Đức Thắng: 
Đại học Sư Phạm TP. HCM, Cao đăng Điện lực TP. HCM... 
4.3. Phạm vị nghiên cứu 
4.3.1. Giới hạn về nội dung 

Chủ yêu nghiên cứu về kỹ năng sử dụng một sô ngôn ngữ cơ thể, những động tác, 
tư thê, cử chỉ giúp sinh viên TP. HCM gây thiện cảm với mọi người, nhờ vậy thiết lập mối 
quan hệ tốt đẹp với mọi người. 
4.3.2. Giới hạn về địa bàn nghiên cưu 

Chủ yếu tập trung nghiên cứu về kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thê của sinh viên tại 
một số trường đại học ở thành phố Hỗ Chí Minh. Đặc biệt là sinh viên các trường: ĐH Văn 
Hiến, ĐH Sư Phạm TP. HCM, ĐH Tôn Đức Thắng, CÐ Điện lực Tp Hồ Chí Minh... 

5. Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Phương pháp luận nghiên cứu 

Được tiên hành đựa trên cơ sở một sô nguyên tặc, phương pháp luận cơ bản của tâm 
lý học sau đây: Nguyên tắc hoạt động, nguyên tắc tiếp cận hệ thông. 

Khi nghiên cứu để tài này, chúng tôi nghiên cứu kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể 
trong øiao tiếp của sinh viên TP. HCM trong môi quan hệ với các yêu tô liên quan khác 
như nhận thức, hành vi, cử chỉ, các điều kiện tác động... 

3.2. Phương pháp nghiÊnH cứu 

Phương pháp nghiên cứu lí luận: được tiên hành nhăm hệ thông hoá các vân đề lý 
luận làm cơ sở cho nghiên cứu để tài. 

Phương pháp điêu tra bảng hỏi: được tiễn hành nhắm tìm hiểu thực trạng sử dụng 
kỹ năng ngôn ngữ cơ thể trong øiao tiếp của sinh viên TP. HCM. 

Phương pháp quan sát. 

Phương pháp phỏng vấn sâu. 

Phương pháp thông kê toán học: Phân dữ liệu có sẵn sẽ được đọc, chặt lọc và tông 
hợp để đưa vào nội dung phù hợp với đê tài nghiên cứu. Thông tin thu được từ bảng hỏi sẽ 
được mã hóa; nhập liệu và xử lý thông tin qua phân mêm vi tính. 

6. Giả thuyết nghiên cứu 

Sinh viên, ý thức chưa đây đủ về ý nghĩa của nnct. Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ 


thể trong giao tiếp của sinh viên TP. HCM còn hạn chế và chưa được quan tâm phát triển. 


Trường Đại học Văn Hiến 210 


Hội thảo khoa học sinh viên lần IX — năm 2016 


Có nhiêu yêu tô tác động đến kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp của 
sinh viên: chương trình đào tạo nghệ, sự luyện tập có ý thức của cá nhân.... 

Cân có chương trình học tập, hỗ trợ sinh viên trong việc học tập, thực hiện và rèn 
luyện về việc sử dụng kĩ năng này, để việc sử dụng kĩ năng đạt hiệu quả hơn. 

7. Đóng øóp mới của đề tài 
7.1. Đóng góp vê mặt lý luận 

Kết quả nghiên cứu sẽ giúp hệ thông hoá một số vẫn đề lí luận liên quan đến đê tài 
như khái niệm, vị trí, vai trò của ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp, các yêu câu với việc hiểu 
ngôn ngữ cơ thể của người khác và các biện pháp học điều khiến ngôn ngữ cơ thể của bản 
thân... 

7.2. Về thực tiên 

Làm sáng tỏ thực trạng các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp của 
sinh viên. Trên cơ sở đó, đề xuất một số các biện pháp tác động có tính khả thì trong việc 
hoàn thiện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp cho sinh viên tại TP. HCM. 

Các kết quả nghiên cứu của đề tài có thể phục vụ cho việc xây đựng nội dung đào 
tạo, bôi dưỡng kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thê trong giao tiếp cho sinh viên nói chung 
và cho sinh viên tại TP. HCM nói riêng. 

NỌI DUNG 

1. Cơ sở lý luận 
1.1. Tổng quan các nghiên cứu vê kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp 
1.1.1. Ở nước ngoài 

Biểu lộ cảm xúc ở con người và động vật (The Expression of the Emotions in Man 
and Anima) (Charles Darwin, 1872) đã đề cập đến ngôn ngữ cơ thê. 

Cuốn “Ngôn ngữ khuôn mặt” của Robert L. Vaitsaida, “Đọc khuôn mặt” của 
Leopold Bellan và Xema Sinpolier Baker, “Ngôn ngữ của cử chỉ” của Allan Pease, “Vận 
dụng ngôn ngữ cơ thể mới” của Janine Driver, “Thuyết phục, nghệ thuật tác động đến 
người khác” (James Borg) cũng đề cập về ngôn ngữ của cơ thê trong giao tiếp. 

Tóm lại, do những hiệu quả mà ngôn ngữ cơ thê mang lại, đã có nhiêu các công 
trình nghiên cứu về ngôn ngữ cơ thê ở nước ngoài, có thể nói ngôn ngữ cơ thể giúp đạt 


hiệu quả giao tiêp trong cuộc sông và trong công vIỆc. 


Trường Đại học Văn Hiến 211 


Hội thảo khoa học sinh viên lần IX — năm 2016 


1.12. Ởtrong nước 
Hiện nay, ở Việt Nam, có một sô sách về ngôn ngữ cơ thể đã được dịch sang tiếng 
Việt, trong đó có cuỗn sách “Cuôn sách hoàn hảo vê ngôn ngữ cơ thể” của Allan và Barbara 
Pease. Nhiều trường đại học cũng đã dạy kĩ năng giao tiếp cho sinh viên, trong đó có ngôn 
ngữ cơ thê. Tuy nhiên, việc hiểu, đọc được về kĩ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể của sinh 
viên vẫn còn gặp nhiêu khó khăn. 
1.2. Khái niệm về giao tiếp 
Giao tiếp giúp con người trao đối, truyền đạt thông tin, và thiết lập các mối quan hệ 
xã hội... cần sử dụng các phương tiện giao tiếp hiệu quả nhất nhằm mang lại việc giao tiếp 
lịch sự, thân thiện, thông tin truyền đạt một cách tôi ưu nhất có thể,... 
1.3. Khái niệm vê ngôn ngữ 
Ngôn ngữ là phương tiện giao tiệp chủ yêu của con người. Băng ngôn ngữ chúng ta 
có thê truyền đạt đi một cách chính xác bất kỳ một thông tin nào, có thê diễn tả tâm trạng, 
tình cảm, miêu tả hành động hay sự vật. Ngôn ngữ được sử dụng trong giao tiếp bao gôm 
ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Đề sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả, chúng ta cân lưu 
tâm đên: nội dung ngôn ngữ, phát âm, giọng nói, tốc độ nói [2, tr 46]. Như vậy, ngôn ngữ 
là phương tiện của giao tiếp và tư duy của con người. 
1.4. Khái niệm vê ngôn ngữ cơ thể 
Có rất nhiều khái niệm về ngôn ngữ cơ thể. Tuy nhiên khái niệm về ngôn ngữ cơ 
thể nhìn chung là những hành vi, cử chỉ, điệu bộ... của mỗi cơ thê trong vô thức khi glao 
tiếp. Một phân nào đó thê hiện nội dung, thái độ, văn hóa... khi giao tiếp, là phương tiện 
trong øiao tiếp. 
1.5. Một số hành vì, cử chỉ, điệu bộ cơ thể trong giao tiếp 
Khuôn mặt: 
Các điệu bộ: Khoanh tay, bàn tay, cách bắt tay, bắt chéo chân. 
Cử động đầu, tư thế. 
Lãnh thổ: Khoảng không gian cá nhân phụ thuộc vào văn hóa vùng miễn. Mỗi 
người trong chúng ta đều có khoảng không gian riêng tư của mình. 
Bắt chước: Việc đọc hiều ngôn ngữ cơ thể là cả một quá trình học tập, quan sát và 
hi nhớ. Cân trao đôi, học hỏi thêm việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể đề việc giao tiệp của bạn 


trở nên hiệu quả hơn. 


Trường Đại học Văn Hiến 212 


Hội thảo khoa học sinh viên lần IX — năm 2016 


1.6. Vị trí, vai trò của ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp 

Ngôn ngữ cơ thê là một trong những phương tiện giao tiệp phi ngôn ngữ, được dùng 
để biểu lộ thái độ, suy nghĩ, giúp truyền đạt thông tin một cách hiệu quả hơn. 
1.7. Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp của sinh viên 

Bên cạnh ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp chính, tuy nhiên ngôn ngữ cơ thể cũng 
đóng một vai trò quan trong mang lại hiệu quả giao tiếp, là công cụ để truyền đạt thông tin 
một cách hữu hiệu nhất nhưng dường như chưa nhận được sự quan tâm của mọi người 
trong đó có học sinh/sinh viên. 

Vì vậy, nhận biết ngôn ngữ cơ thể tích cực và không tích cực giúp bạn có thể góp 
phân mang xoay đối tình thê. Tìm cách giải quyết đưa người đối diện về với nội dung bạn 
nói một cách hứng thú hơn. 

Mức độ của các kỳ nang: 

- Hình thành: là quá trình quan sát và học tập từ rất nhỏ.. 

- Thực hành: chúng ta thường sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp tuy nhiên 
việc sử dụng một cách đại trà, ít thông qua việc học tập, tìm hiểu. 

- Rèn luyện: Rất ít trường đại học, cao đăng, trung cập chuyên nghiệp... 

Mức độ của các nhóm kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp của sinh 
viên. Về tiêu chí và các mức độ của tiêu chí: thông qua 3 tiêu chí là: tính đây đủ, tính thành 
thục, tính linh hoạt. 

1.8. Các nguyên tắc cải thiện khả năng đọc ngôn ngữ cơ thể 

Hiểu các điệu bộ theo cụm: Cần xem xét cụm điệu bộ ngôn ngữ cơ thê để hiểu chính 
xác hơn cuộc giao tiếp. 

Tìm kiêm sự phù hợp: việc theo dõi cụm diệu bộ, sự hòa hợp giữa ngôn ngữ cơ thê 
và lời nói là yếu tô then chốt đề giải nghĩa chính xác thái độ của mội người thông qua ngôn 
ngữ này [T, trang 46]. 

Cùng với ngôn ngữ là hệ thông quang học — vận động (nét mặt, điệu bộ, cử chỉ).... 
giúp ích là cho quá trình hình thành quan hệ giao tiếp, trao đôi thông tin, tạo thiện cảm, 


hiệu điệu bộ trong ngữ cảnh. 


Trường Đại học Văn Hiến 213 


Hội thảo khoa học sinh viên lần IX — năm 2016 


1.9. Các yếu tô ảnh hướng đến kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể của sinh viên trong 
giao tiếp 
1.9.1. Yêu tô chủ quan 

Tuy nhiên, ngôn ngữ cơ thể là phản xạ tự nhiên, tự động thoát ra dưới sự điều khiến 
của tiêm thức nên đôi khi người ta rất khó kiểm soát. 

Bắm sinh, di truyền, văn hóa, ngữ cảnh giao tiêp, đặc điểm bản thân... 
1.9.2. Yêu tô khách quan 

Việc học tập và rèn luyện sẽ g1úp học sinh sinh viên có nhiêu kiến thức, hiệu quả 
giao tiếp cao hơn về ngôn ngữ cơ thê trong giao tiếp. Bên cạnh đó kĩ năng làm việc nhóm, 
tạo mỗi quan hệ, ứng dụng trong phỏng vấn xin việc cao hơn... 

2. Kết quả nghiên cứu 
2.1. Khách thể nghiên cứu 

Giới tính: Nam: 44 sinh viên; Nữ: 56 sinh viên 

Khách thê nghiên cứ được lựa chọn một cách ngẫu nhiên. 


Biểu đồ Ïl: TỶ lệ các sinh viên được hỏi theo các năm học 


#ø—Năm1i &@Năm2 @Năm3 #8 Năm 4 





2.2. Thực trạng kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể 
2.2.1. Nhận thức của sinh viên về việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp 

Nhận thức của sinh viên về bản chất, vai trò và các yêu câu khi sử dụng ngôn ngữ 
cơ thể của sinh viên trong giao tiệp của sinh viên thành phô Hồ Chí Minh 

Nhận thức của sinh viên về bản chất của ngôn ngữ cơ thể: 

Hâu hết sinh viên (44% đồng ý và 33% hoàn toàn đông ý) đã nhận thức răng ngôn 


ngữ cơ thê là một phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ. Tuy nhiên, vẫn có 13% ý kiến không 


Trường Đại học Văn Hiến 214 


Hội thảo khoa học sinh viên lần IX — năm 2016 


đông ý và hoàn toàn không đông ý răng ngôn ngữ cơ thể là một phương tiện giao tiếp phi 
ngôn ngữ. Điêu này cho thây số các bạn này chưa hiểu về bản chất của ngôn ngữ cơ thể. 

Nhận thức của sinh viên về vai trò ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp: 

Có thê thấy, sinh viên hiểu tốt hơn về ý nghĩa thông thường của ngôn ngữ cơ thể 
trong giao tiếp là giúp hiểu cảm xúc của người khác và gây ân tượng tốt với người khác. 
Còn ý nghĩa sâu sắc hơn như giúp truyện đạt thông điệp nhiêu hơn yêu tô lời nói, sự thay 
đối của ngôn ngữ cơ thể sẽ làm thay đối tâm trạng của bản thân và thay đối sự giao thiệp 
với mọi người xung quanh thì nhiêu sinh viên không thật chắc chăn. Điều này cho thây sự 
cân thiết phải đưa lí luận về ngôn ngữ cơ thể vào nội dung đảo tạo bôi dưỡng cho sinh viên. 
Biểu đồ 2: Nhận thức của sinh viên về các yêu cầu đổi với việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể 


[rong giao tiếp 


| 
© 
| 
®O 
\ 


+ 
O 
Ỉ s 
| | 
© . Ị 
T 
b |uo| 
| COlÍ 


s hoàn toàn không - không đồng ý với 
ý kiến 


m 
mm 
m 
mm 
13: 
. 
R_- 


đồng ý và hoàn toàn đồng ý với ý 
kiến 


- l 
⁄2 \ựz 


9 
% 





2.2.2. Nhận thức của sinh viên về vai trò của việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp 
của sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh 

Nhận thức của sinh viên về các biện pháp có thể giúp phát triển kĩ năng sử dụng 
ngôn ngữ cơ thể của sinh viên: Sinh viên đã có những nhận thức nhất định về các biện pháp 
có thể giúp ích cho việc hình thành kĩ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp. Tuy 
nhiên vẫn có 5-6% không đông ý, và hoàn toàn không đồng ý. Tuy những con số này không 
lớn nhưng phân nào đó cho thây, một bộ phận sinh viên chưa có nhận thức về các biện 
pháp trên đề cải thiện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiệp của sinh viên. 

Nhận thức của sinh viên về các biện pháp hình thành các kĩ năng sử dụng ngôn ngữ 
cơ thể trong giao tiếp của sinh viên 

Đề hình thành kĩ năng trong giao tiếp, sinh viên cân thường xuyên quan sát ngôn 
ngữ cơ thể của người khác cũng như nhận biết một cách có ý thức các điệu bộ của bản thân. 


Trường Đại học Văn Hiến 215 


Hội thảo khoa học sinh viên lần IX — năm 2016 


Bên cạnh đó, có dưới 5% không đồng ý và hoàn toàn không đông ý, thê hiện việc sinh viên 
chưa quan tâm đên các biện pháp phát triên kĩ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thê của sinh viên. 
Biểu đồ 3: Nhận thức của sinh viên về biện pháp phát triển k1 năng sử dụng ngôn ngữ cơ 


thê của sinh viên 


55% 58% 


|: 


hoàn toàn không - không đồng ý với 
ý kiến 


đồng ý và hoàn toàn đồng ý với ý 
kiến 


à 


7 
_l} [| — 
_l} [| —- 
_l} | — 
_l} [| — 
_l} | — 
_øl[ s4] s» 
HN mã mm 


| > 


có thểhọc cầnbiết cóthể đềhìnhh đểhình để hình 
cách... cách... luyện tập.. thành.. thành thành 
các.. 





2.2.3. Nhận thức của sinh viên về các yêu cầu khi sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp 
của sinh viên 

Nụ cười: có 72%, 74%, 54% đông ý và hoàn toàn đông ý về các loại ngôn ngữ trên, 
cho thây sinh viên có quan sát tìm hiểu về nụ cười trong giao tiếp, Tuy nhiên vẫn có 11%, 
9%, 15% không đông ý với ý kiến trên. 

Việc khoanh tay trước ngực có nghĩa là bạn tạo rào chăn s1ữa mình mình và người 
đối diện. Còn nêu, khi bạn thây ai đó đang trong tư thê khoanh tay trước ngực khi nói 
chuyện, thì có thê nội dung bạn đang nói không được họ đồng tình. Điệu bộ này cho thây 
thái độ tiêu cực trong khi trò chuyện và giải pháp của bạn là phá vỡ tư thê này băng cách 


đưa cho họ câm, chăng hạn một ly nước, hoặc g1ao cho họ một việc gì đó. 


Trường Đại học Văn Hiến 216 


Hội thảo khoa học sinh viên lần IX — năm 2016 


Biểu đồ 4: Biểu đồ thể hiện ý ngĩa của cử động khoang tay trước ngực 


# Khoang tay trước ngực thường 
được hiêu là tư thê tự vệ, lo 


lăng và phản đôi, thê hiện sự 
không muôn tiêp xúc 


rt không không Ít đồng ý đồng ý rât đồng ý 
đông ý đông ý 





Kiểu bắt tay lắc lên lắc xuống, nhanh thăng đứng, có nhịp, giúp việc chào hỏi thân 
thiện hơn có 62% các bạn đông ý, 8% rât đồng ý và chỉ 3 % cho việc rât không đông ý. 
Thông thường họ vẫn tiếp tục câm tay nhau cho đến khi người chủ động bắt tay ngừng lại. 
Tuy nhiên, động tác này thường được cho là làm suy yêu “ý chí” của chúng ta. Vì vậy, bạn 
có thê chọn cách bắt tay bình đăng, hai lòng bàn tay thắng đứng tạo thành các bắt tay gọng 
kìm. Hãy để lòng bàn tay của bạn và của đối phương ở tư thế thăng đứng và bắt tay với lực 
băng lực bạn nhận được từ họ. 
Biểu đồ 5: Biểu đô thể hiện tỷ lệ ý kiến của sinh viên về động tác bắt tay (kiểu bắt tay lên 


xuống, thăng đứng, có nhịp, giúp chào hỏi trở nên thân thiện) 


ø kiểu bắt tay lắc lên lắc 
xuống nhanh, thẳng đứng, 
có nhịp, giúp chào hỏi thân 
thiện hơn 


rất không không ítđôồngý đồngý rất đồng ý 
đồng ý đồng ý 





2.2.4. Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp của sinh viên tại thành phố Hồ 

Chí Minh 
2.2.4.1. Mức độ kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thê trong giao tiếp của sinh viên nói chung 
Khi lòng bàn tay nắm chặt, một ngón tay chỉ ra được cho răng là hình ảnh của một 


năm đầm với ngón trỏ của bạn được xem tượng trưng cho chiệc dùi cui mà bạn đang ép 


Trường Đại học Văn Hiến 217 


Hội thảo khoa học sinh viên lần IX — năm 2016 


người khác phải làm việc gì đó. Hành động này thực sự là một điệu bộ tiêu cực. Nó làm 
cho người đôi điện khó chịu với nội dung bạn nói. Hành động này chỉ được sử dụng khi 
chỉ vào xúc vật, chỉ đường... Tuy nhiên, khi khảo sát chúng tôi thấy răng, có đên 13% các 
bạn thường xuyên sử dụng điệu bộ này và 42% đôi khi có sử dụng điệu bộ này. 


Biểu đồ 6: Biểu đô thê hiện tý lệ các mức độ sinh viên sử dụng cứ động của bàn tay 


+¬> + 
© Ư 


G2) 
C1 


30 


A.. -ôÐ© 


sử dụng điệu bộ lòng bàn tay 
nắm chặt và một ngón tay chỉ 
ra, để thể hiện việc bạn cần 
người khác thực hiện 


>> 
®œƯn 


khôngbao hiếmkhi đôikh thường rất thường 
giờ Xuyên Xuyên 


=) 





Ở khảo sát trên, chúng ta thấy răng có 36% - 29% các bạn hiếm khi và đôi khi mới 
sử dụng hành vi này và 7% không bao giờ sử dụng. Tuy nhiên, đó là cách mà người khác 
nói cho chúng ta biết răng họ đông ý và rất có thể họ thích chúng ta. Chúng ta có thể bắt 
chước đề người khác biết răng chúng ta có cảm tình, thiện chí với họ. Và hơn hết, khi bắt 
chước ngôn ngữ cơ thê của người khác, bạn phải xem xét môi quan hệ của bạn với người 
đó. Khi đi tới một nơi nào đó, hoặc một sự kiện, nơi mà người ta gặp gỡ và g1ao lưu với 
nhau hãy chú ý đến hành vi bắt chước của người khác. 

Biểu đồ 7: Biểu đô tỷ lệ các mức độ sinh viên sử dụng một số ngôn ngữ cơ thể trong giao 


tiếp (bắt chước các động tác cơ thể của người khác) 


40 36 
29 
30 
20 Kí 14 
0 l0») 
không bao giờ hiếm khi đôi khi thường xuyên rất thường 
m Bắt chước động tác cơ thể của người khác xuyên 


Tuy nhiên, khi chúng tôi khảo sát, có đến 40% sinh viên thường xuyên cười không 


thành tiếng, 10% rất thường xuyên. Điêu này cho thây răng, chúng ta đang bỏ qua một liệu 


Trường Đại học Văn Hiến 218 


Hội thảo khoa học sinh viên lần IX — năm 2016 


pháp vô cùng có ích không chỉ trong giao tiếp mà cả trong sức khỏe của chính chúng ta. 
Hãy cười thành tiêng với âm thanh phát ra vừa phải để thể hiện phép lịch sự và phù hợp 
với ngữ cảnh giao tiếp. Hãy cười thật nhiêu, nhiêu đến mức bạn có thê. 

Biểu đô 8: Biểu đô thể hiện fÈ lệ các mức độ sinh viên sử dụng một số ngôn ngữ cơ thể 


fYOHØ gI1ao tiếp (thưởng cưởi không thành tiếng fYOHØ glaO tiếp ) 


ø bạn thường cười không thành 


tiếng trong giao tiếp 





2.2.4.2. Mức độ kỹ năng sử dụng các loại ngôn ngữ cơ thể trong øiao tiếp của sinh viên 

Như vậy, thông qua việc nghiên cứu việc sử dụng một sô ngôn ngữ cơ thê trong giao tiếp 
cho chúng ta thấy răng, hâu như các bạn sinh viên sử dụng chưa đúng cách và chưa mang 
lại hiệu quả trong ø1ao tiếp như mong đợi. Vì vậy, thiết nghĩ việc học tập, nghiên cứu, 
quan sát và rèn luyện việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể là hết sức cân thiết. Biểu đồ 10: Biểu 


đồ thê hiện tỷ lệ các mức độ sinh viên sứ dụng một số ngôn ngữ cơ thê trong giao tiếp 


— không bao giờ 
và hiếm khi 


E 
C 
C 
Œ- 
"e. 


gương mặt.. 
sử dụng điệu. 
bạn khoang. 
khi bắt tay,. 
khi người kia. 
khi trò chuyện,.. 
bạn có tư 
bạn chạm. 
bắt chước. 
bạn chú ý đến.. 
hiểu điệu bộ 
Bạn thường. 





2.3. Các yêu tô ảnh hưởng đến kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp của 
sinh viên tại thành phô Hồ Chí Minh. 


Yếu tô chủ quan: Bàn thân sinh viên chưa mạnh dạn, tự tin trong ø1ao tiệp, chưa 
hiểu được đôi tượng và tình huông giao tiếp. Sinh viên chưa tự giác luyện tập việc sử dụng 


ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp... 


Trường Đại học Văn Hiến 219 


Hội thảo khoa học sinh viên lần IX — năm 2016 


Yêu tô khách quan: Các sinh viên cho răng khó khăn của bản thân trong giao tiếp 
là: Sinh viên thường dành thời gian cho việc sử dụng mạng xã hội facebook, zalo,... nên 
không còn nhiêu thời gian cho việc giao tiếp trực tiếp với mọi người. Hâu như sinh viên 
chưa được học, tìm hiểu về việc sử dụng ngôn ngữ cơ thê nên việc đọc hiểu và sử dụng 
ngôn ngữ chưa mang lại thành công trong giao tiếp ... 

2.4. Đề xuất một số biện pháp giúp sinh viên sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp 
ngày càng tốt hơn 
2.4.1. Cơ sở đề xuất biện pháp 

Thông qua thực trạng kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thê trong giao tiếp của sinh viên 
tại TP. HCM. 

2.4.2. Một số biện pháp nâng cao kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp của 
sinh viên tại TP. HCM. 

Việc mở ra các khóa học, tập huấn, huân luyện việc sử dụng kĩ năng ngôn ngữ cơ 
thê. 

Sinh viên tự tham khảo các sách báo, tự học qua các phương tiện truyền thông khác 
nhau... 

Tự rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thê thông qua việc quan sát và mạnh dạn 
giao tiếp với mọi người 

KẾT LUẬN - KIÊN NGHỊ 

1. Kết luận 
1.1. Về mặt lý luận 

Thông qua nghiên cứu lý luận và quan sát cho thấy: cùng với ngôn ngữ, việc sử 
dụng các phương tiện giao tiệp phi ngôn ngữ giúp mang lại hiệu quả giao tiếp cao hơn. 
Ngôn ngữ cơ thê là một phương tiện không thê thiếu trong việc giao tiếp của con người. 

Việc sử dụng cụm ngôn ngữ cơ thể tích cực sẽ giúp cho mỗi người tạo ấn tượng, thể 
hiện sự tự tin, sự quyết đoán, ảnh hưởng đến đôi tác giao tiếp, nhờ vậy đạt được thành công 
nhất định trong giao tiếp. Việc nhận biết, thu thập thông tin, hiểu và sử dụng ngôn ngữ cơ 
thể... phù hợp, khéo léo trong giao tiếp là một nghệ thuật. 

1.2. Về mặt thực tiễn 
Nhiêu sinh viên đã biết ý nghĩa và vai trò của ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp, tuy 


nhiên chưa hiêu một cách đây đủ. 


Trường Đại học Văn Hiến 220 


Hội thảo khoa học sinh viên lần IX — năm 2016 


Tuy nhiên, các sinh viên được khảo sát chưa vận dụng một cách tôi ưu nhất ngôn 
ngữ cơ thê trong giao tiếp. 

Có nhiêu yếu tô tác động đến kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thê trong giao tiếp như 
công tác đào tạo, văn hóa, truyền thông, phong tục, hoàn cảnh, thời gian... 

Cân thiết phải hoàn thiện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể ở mỗi người. 

2. Kiến nghị 

Đối với nhà (rwưởng: chú trọng hơn việc học, tìm hiểu về ngôn ngữ cơ thê nơi sinh 
viên để trang bị thật tốt cho hành trang sắp tới của mỗi bạn học sinh/sinh viên. 

Đổi với gia đình: Cần hướng dẫn, góp phân hình thành kỹ năng sử dụng ngôn ngữ 
cơ thể nơi mỗi người. 

Đối với sinh viên: Học tập. rút kinh nghiệm cho việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể của 
mình, Tìm hiểu tài liệu, sách báo... có liên quan để hiệu về ngôn ngữ cơ thể và văn hóa 
vùng. 

Đổi với ngành giáo đục: Cần có các chương trình đào tạo kỹ năng sử dụng ngôn 
ngữ cơ thê (rong ø1ao tiếp cho sinh viên, sự luyện tập, quan sát một cách có ý thức. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Allan & Barara Pease (2013), The definitive book oƒ body languase, NXB tông hợp TP. 
HCM. 
2. Allan- Barbara Pease (2005), Tìm hiểu ngôn ngữ cơ thể, ÑNXB văn hóa. 
3. Chu Liên Anh ( 2011), luận án tiên sĩ tâm lý học, kỹ năng + vấn pháp luật của luật sư, 
Viện khoa học xã hội Việt Nam, học viện khoa học xã hội. 
4. Janine Driver (Nguyễn Thành Yên dịch) (2014), Vận dụng ngôn nø9ữ cơ thể mới, ÑXB 
tông hợp TP. Hỗ Chí Minh. 
6. Chu Văn Đức (2005), Giáo trình kỹ năng giao tiếp, NXB Hà Nội. 
7. Ngọc Hà (2013), 507 điều cấm ky frong CuHỘC sống hiện đại, NXB văn hóa thông tin. 
$. Hoàng Văn Hành (2003), Từ điển tiếng Việt. 
9. Tim Hindle (2005), Cẩm nang quản lý hiệu quả- Kỹ năng phỏng vấn, NXB tông hợp 
TP. Hồ Chí Minh. 
10. Robert Heller (2006), Cẩm nang quản lý hiệu quả - Quản lý nhân sự, NXB tông hợp 
TP. Hồ Chí Minh. 


Trường Đại học Văn Hiến 221 


